6/11/2021 Chạy đua vaccine: Thực trạng toàn cầu và bài toán cho Việt Nam 


Kinh (ế 
và Hư báo 


® niine 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Chạy đua vaccine: Thực trạng toàn cầu và bài toán cho 
Việt Nam 
11:22111/06/2021 


Cuộc chạy đua chống lại COVID-19 trên toàn cầu cho thấy, những lợi thế về kinh tế, khoa học, dân số vẫn chưa đủ để 
chiến thắng được dịch bệnh, mà cần ở đó sự đồng lòng của người dân và chính phủ. 

Ngày 5/6, Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 đã được Chính phủ thành lập, kêu gọi toàn dân ủng hộ và đã nhận được 
sự hướng ứng nhiệt tình của người dân trên khắp cả nước. Dù vậy, tài chính không phải là vấn đề duy nhất trong cuộc 
chạy đua vaccine phòng chống COVID-19. 


Tới nay, có ít nhất 199 quốc gia bắt đầu chiến dịch tiêm phòng, nhưng chiến dịch tiêm phòng trên thế giới còn gặp 
nhiều khó khăn 


Tiến trình tiêm phòng vaccine trên thế giới 


Trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 không chỉ cướp đi nhiều sinh mạng, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến công ăn việc 
làm của hàng triệu người khác. Tới ngày 08/09/2021, có khoảng 174 triệu ca nhiễm và 3,75 triệu ca tử vong trên toàn thế 
giới. Nền kinh tế toàn cầu đã giảm đi 3,5% chỉ trong năm 2020, và 114 triệu người mất việc làm. 


Vì hệ quả sâu rộng của đại dịch, rất nhiều quốc gia bước vào cuộc đua phát triển vaccine phòng chống COVID-19. Chỉ 
trong một năm kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu (tháng 3 năm 2020), số tiền 
mà Hoa Kỳ, Đức, Anh và Liên minh châu Âu đã tài trợ vào việc phát triển và nghiên cứu vaccine lần lượt là 2/23 tỷ USD; 
1,51 tỷ USD; 500 triệu USD và 327 triệu USD. Kết quả là, Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên phê duyệt việc sử dụng 
vaccine và chiến dịch tiêm phòng đại trà vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, tức chưa đầy 9 tháng. 





Nếu thời gian trung bình để phát triển vaccine thông thường tính theo năm (ví dụ mất 28 năm phát triển vaccine 
varicella), thì con số của vaccine COVID-19 thật đáng kinh ngạc. Sau đó, nhiều quốc gia cũng đã thử nghiệm và phê duyệt 
một số loại vaccine cho chiến dịch tiêm phòng đại trà. Tới nay, có ít nhất 199 quốc gia bắt đầu chiến dịch tiêm phòng, 
nhưng chiến dịch tiêm phòng trên thế giới còn gặp nhiều khó khăn. Bảng dưới đây ghi lại một số thông tin liên quan đến 
tiến trình tiêm phòng đại trà ở một số quốc gia. 





Bảng 1: Tiến trình tiêm phòng toàn dân ở một số quốc gia 


Tiêm phòng toàn dân, thực trạng quốc tế và bài toán cho Việt Nam 


Từ một vài số liệu đơn giản bên trên có thể thấy một số yếu tố thúc 
đẩy hoặc cản trở tốc độ tiêm phòng toàn dân. Số lượng ca nhiễm cao 


có thể thúc đẩy các chính phủ đẩy nhanh quá trình tiêm phòng TS. Vương Quân Hoàng 
vaccine, đặc biệt tại Hoa Kỳ, Anh và Malaysia. Anh và Mỹ dẫn đầu về 

số ca tử vong và ca nhiễm, nên hiện nay cũng có số lượng người tiêm Tại Việt Nam, sự kiện quyết chiến thắng 
phòng cao nhất (trên 40% dân số đã được tiêm đủ liều vaccine). Số đại dịch Covid với việc tiêm phòng 
lượng ca nhiễm và tử vong của Malaysia (622086 ca nhiễm, 3460 ca vaccine quy mô quốc gia có ý nghĩa 
tử vong) cao hơn rất nhiều so với hai quốc gia Bắc Âu là Đan Mạch quyết định đối với sự nghiệp phát triển 
(286489 ca, 2518 ca tử vong) và Na Uy (126817 ca nhiễm, 785 ca tử kinh tế xây dựng đất nước theo chủ 
vong) nên dù bắt đầu tiêm phòng chậm hơn thì số lượng liều vaccine trương chiến lược của Đại hội Đảng XIII. 
đã tiêm và số người đã tiêm đủ số liều không chênh lệch quá nhiều. Và như thế, có thể xem đây như một mốc 





: : ¬. lịch sử đáng nhớ. 
Nếu so sánh New Zealand và Malaysia, thời điểm bắt đầu tiêm 


vaccine của hai quốc gia này đều diễn ra vào tháng 2 năm nay, phần 

trăm dân số đã được tiêm đủ liều không khác nhau nhiều (New Zealand là 4,7% và Malaysia là 3,5%). Tuy nhiên, New 
Zealand lại có dân số chỉ khoảng 4,9 triệu dân, tức 1/6 lượng dân số Malaysia (31,9 triệu dân), thêm nữa số lượng ca 
nhiễm không nhiều (26 ca tử vong, 2692 ca nhiễm, lại có tiềm lực kinh tế và chỉ tiêu cho y tế dồi dào hơn, nên New 
Zealand có thể có nhiều thuận lợi hơn trong chiến dịch tiêm phòng đại trà. Ngược lại, các đặc điểm đó lại có thể là bất lợi 
với Malaysia. 


Sức mạnh kinh tế - chính trị và khoa học-công nghệ đem lại những lợi thế lớn trong cuộc đua phòng chống COVID-19, 
đặc biệt là việc tiếp cận với nguồn cung vaccine. Các vaccine hàng đầu hiện nay đều được phát triển ở các quốc gia lớn, 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter@/print_article&i=1 7470 1/3 


6/11/2021 


Tài liệu tham khảo: 








Chạy đua vaccine: Thực trạng toàn cầu và bài toán cho Việt Nam 


như Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu như Đức, Anh, Thuy Điển. Đây đều là các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế 
giới. 


Hơn nữa, theo số liệu năm 2018, chỉ tiêu dành cho y tế ở các quốc gia trên đều cao hơn hẳn so với các quốc gia khác. 
Đây là ưu thế lớn trong tình hình nguồn cung vaccine khan hiếm hiện nay vì ngay cả các quốc gia lớn cũng chưa chắc đã 
nhận được số lượng liều vaccine theo yêu cầu. Mới đây, Ủy ban Châu Âu đang chuẩn bị tư liệu pháp lý để kiện Công ty 
AstraZeneca, bên phát triển và phân phối vaccine Oxford-AstraZeneca, với lý do không cung cấp đủ số liều vaccine. Thiếu 
vaccine không phải là lý do duy nhất làm chậm lại quá trình. Các hoài nghỉ về hiệu quả và lo lắng về phản ứng phụ cũng 
là yếu tố khiến nhiều người từ chối tiêm vaccine. 


Việt Nam bắt đầu tiến hành tiêm muộn hơn so với nhiều quốc gia được liệt kê ở trên, và Chính phủ mới thông qua nghị 
quyết mua vaccine chưa đầy một tháng. Ngoài ra, Việt Nam còn có dân số đông (96 triệu dân) và chỉ tiêu cho sức khoẻ 
hạn chế hơn nhiều nền kinh tế khác (5,9% GDP năm 2018). Thêm vào đó, vì yêu cầu "tiêm đến đâu an toàn đến đớ”, sự 
thận trọng với vaccine mới, đảm bảo tính an toàn cho người được tiêm nên các địa điểm tổ chức tiêm vaccine cũng triển 
khai thận trọng hơn, dù không để liều vaccine nào bị lãng phí do quá hạn. Đây là những bài toán khó cho Việt Nam trong 
cuộc chạy đua vaccine trên toàn cầu. 








Bảng 2: Tỷ lệ dân số đã tiêm đủ liều vaccine 


Nguồn: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 


Chính phủ quyết liệt hành động, người dân đồng tâm chống dịch 


Dù tổ chức tiêm phòng chậm hơn, số ca nhiễm và tử vong ở Việt Nam lại thấp hơn hẳn, với 9027 ca nhiễm và 53 ca tử 
vong (ngày 05/06/2021). Lý do Việt Nam có thể kiểm soát tốt dịch bệnh là ở hành động nhanh chóng, kịp thời và quyết 
liệt của Chính phủ cùng với sự hợp tác, sự ủng hộ của người dân với các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 mà Chính 
phủ đưa ra, cũng như các cơ quan ở những tuyến đầu chống dịch. Nhìn vào con số 4.100 tỷ đồng quyên góp Quỹ vaccine 
thu trong chưa đầy 4 ngày, có thể thấy được sự đồng lòng của toàn dân trong việc hợp tác với Chính phủ phòng chống 
COVID-19. Một số nghiên cứu đã chỉ ra, đây là kết quả về sự minh bạch về thông tin, hiệu ứng kết hợp giữa khoa học và 
truyền thông ở Việt Nam giúp người dân có niềm tin tưởng và ủng hộ hành động của chính phủ [13] và khoa học [14]. 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong phiên họp tổng kết điều hành Chính phủ ngày 31/5/2021 đã minh bạch 
chiến lược vaccine của Việt Nam, đó là tiếp cần nguồn cung vaccine đa dạng, đẩy nhanh nghiên cứu vaccine và tìm 
phương án tiếp nhận chuyển giao công nghệ vaccine từ nước ngoài. Tầm nhìn ở đây là có thể chủ động tiêm phòng 
vaccine trên toàn quốc với mức giá phải chăng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò kết hợp của các ban, ngành trong 
chiến lược vaccine và tầm quan trọng của việc người dân hợp tác với chính phủ trong những ngày khó khăn, từ đó kêu gọi 
sự đoàn kết của nhân dân và chính phủ ở Việt Nam, vốn là lợi thế đã được chứng minh từ lịch sử [15]. Quan điểm đưa ra 
đi 

COVID-19, TS. Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Đại học Phenikaa) nhận định: 











nh hướng chiến lược của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Về sự kiện toàn quốc cùng chiến đấu chống 





“Sự kiện quyết chiến thắng công cuộc chống đại dịch Covid với việc tiêm phòng vaccine quy mô quốc gia có ý nghĩa 
quyết định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nước những năm tới, theo chủ trương chiến lược của Đại hội 
Đảng XIII. Và như thế, có thể xem đây như một mốc lịch sử đáng nhớ”. 


Trong cuộc đua cam go chống lại COVID-19, có thể thấy những lợi thế về kinh tế, khoa học, dân số vẫn chưa đủ để chiến 


hắng được dịch bệnh COVID-19, mà cần ở đó sự đồng lòng của người dân và chính phủ. Nhìn vào con số ủng hộ quỹ 


phòng dịch, các hành động hảo tâm với nhân dân vùng dịch và sự kết hợp với các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 
“5K + vaccine” hiện nay ở nước ta, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng chúng ta sẽ có thể chiến thắng được đại dịch và 





ừng bước phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch./. 








Our World in Data. (2021). COVID-19 Data Explorer, truy cập từ: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data- 


explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03- 
01..latest&country=USA~GBR~CAN~DEU~ITA~IND®ion=World&pickerMetric=location&pickerSort=asc&lnterval=7- 
day+rolling+average&Align+outbreaks=false&Relative+to+Population=true&Metric=Confirmed+cases 


2] Google News. (2021). Coronavirus (COVID-19), truy cập từ: https:⁄/news.google.com/covid19/map?hl=en- 


US&state=7&mid=%2Fm%2F0d0vqan&gl=US&ceid=US%3Aen 


3| NBC News. (n.d) Dec. 14 Coronavirus updates: First federally approved vaccine administered, truy cập từ: 


https://www.nbcnews.com/news/us-news/blog/covid-19-coronavirus-vaccine-hospitals-warp-speed-n1251068 


4l Norwegian Institute of Public Health. (2021) Coronavius vaccinaton - statistics, truy cập từ: 


https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/coronavirus-vaccination---statistic/ 


5] Ritzau. (2021). 79-year-old man first to get Covid-'19 vaccine in Denmark. The Local dk, truy cập từ: 





https://www.thelocal.dk/20201227/79-year-old-man-first-to-get-covid-19-vaccine-in-denmark/ 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter@/print_article&i=1 7470 


2/3 


6/11/2021 Chạy đua vaccine: Thực trạng toàn cầu và bài toán cho Việt Nam 
6} Swedish Government (2020) Covid19 vaccinaton begins on 27 December, truy cập từ: 
https://www.krisinformation.se/en/news/2020/december/vaccination-27-december 


7Ì ABC News. (2021) New Zealand to start coronavirus vaccinatons on February 20, truy cập từ: 
https://www.abc.net.au/news/2021-02-12/nz-to-start-coronavirus-vaccinations-february-20/13148442 


8Ì NIKKEI Asia. (2020). Singapore starts Pfizer COVID vaccinatons with health workers, truy cập từ: 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Singapore-starts-Pfizer-COVID-vaccinations-with-health-workers 








9] VTV. (2021). Người Việt Nam đầu tiên tiêm vaccine COVID-19: Không có gì phải lo sợ ( The first vaccinated 
Vietnamese: We don have to worry), truy cập từ: https://vtv.vn/video/nguoi-viet-nam-dau-tien-tiem-vaccine-covid-19- 
khong-co-gi-phai-lo-so-489151.htm 





10] Anand, R. (2021). PM Muhyiddin receives first Covid-19 vaccine as Malaysia kicks off mass inoculation campaign. 
The Straits Times, truy cập từ: https:⁄/www.straitstimes.com/asia/se-asia/pm-muhyiddin-receives-fIrst-covid-19-vaccine- 
as-malaysia-kicks-off-mass-inoculation 


1Ì BBC News. (2020). Covid19 vaccine: First person receives Pfizer jab in UK, truy cập từ: 
https://www.bbc.com/news/uk-55227325 


2] The World Bank Data (nd)  Current health expendiue (% of GDP) truy cập - từ: 
https:/⁄/data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=VN-SE-DK 





3] La, V. P, et al. (2020). Policy response, social media and science journalism for the sustainability of the public health 
system amid the COVID-19 outbreak: the Vietnam lessons. Sustainability, 12(7), 2931. 


4| Vuong, Q. H. (2018). The (ir) rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature Human 
Behaviour, 2(1), 5-5. 


5] Chính, P.M., & Hoàng, V. Q. (2009). Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật. 











6] Ho, M. T. & Nguyen, T. T. H. (2021). Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19: Một mốc lịch sử kinh tế đương đại. Khoa học 
và Phát triển. URL: https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/quy-vaccine-phong-chong-covid19-mot-moc-lich-su-kinh-te- 
duong-dai/20210607094347516p1c785.htm./. 


Hồ Mạnh Toàn, Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Trung tâm ISR, Trường đại học Phenikaa 


URL: https://kinhtevadubao.vn/chay-dua-vaccine-thuc-trang-toan-cau-va-bai-toan-cho-viet-nam-17470.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter@/print_ article&i=1 7470 3/3 


